Bồ Tát ở nhà, 

Nên nguyện chúng sanh, 
Biết nhà tánh không, 
Khỏi sự bức ngặt. 


A Bodhisattva of the lay life, 
Should vow that all living beings, 
Will realize the empty nature of 
the household, 

And avoid oppression from it. 


Kinh Hoa Nghiêm 
Phẩm Tịnh Hạnh 


Đọc trong số này 


+» Khai Thị 
-Không Nên Tùy Tiện Hiện Thần 
Thông 
* Bài Ca Túi Da 
* Phương Diện Sinh Thái của Thuc 
Hành Tịnh Độ 
+ Những Vong Linh Vô Tội 
-Nhận Thức Của Một Bác Sĩ Tâm Lý 
* Kinh Đà La Ni 
** Thư Chân Hành Giả 
-Quá Nhiều Sân Hận Trên Thế Giới 
+ Phật Tổ Đạo Ảnh 
-Sơ Tổ Ma Ha Ca Diếp 
* Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện 
#52. Phong Cơ Thoại Đầu Là Đây 


Phát Hành 


Dharma Realm Buddhist Association 
www.dharmasite.net/bodehai 
www.dharmasite.net/khaithi 
www.chuavanphat.org 
www.bttsonline.org 
WWwW.cttbusa.org 

www.drba.org 


Không Nên Tùy Tiện Hiện 
Thần Thông 


Don't Show Off Your Spiritual Powers 


Hóa Thuong Tuyén Hóa 


Tôn giả Ma Ha Mục Kiền 
Liên là vị có thần thông đệ 
nhất. Nhưng đức Thế Tôn đã 
nhiều lần cảnh cáo Tôn giả 
không được tùy tiện hiển hiện 
thần thông. Tại sao? Bởi vì 
không phải ai ai cũng có thần 
thông. Nếu quý vị hiện thần 
thông một cách bừa bãi thì sẽ 
khiến người thế tục kinh sợ, rồi 
khiến họ mê thích thần thông, 
sùng bái thần thông. Thế thì 
người có thân thông sẽ được 
cúng dường nhiều, còn người 
không có thần thông thì chắc 
chẳng ai muốn cúng dường. Bởi 
vậy, đức Phật mới không cho đệ 


Venerable Mahamaudgal- 
yayana was foremost in 
spiritual powers, but the World 
Honored One repeatedly 
warned him not to casually 
show off his spiritual powers. 
Why? Because not everyone 
has spiritual powers. If you 
indiscreetly — manifest your 
spiritual powers, Ordinary 
people will be amazed and 
infatuated by them and will 
worship them. Consequently, 
people with spiritual powers 
will have many people making 
offerings to them, while those 


who don't have them might 


Trang 2 


tử hiện thần thông, với dung y bảo hộ người tu 
hành đời sau này. 


Người tu hành không nên tự khoe khoang 
về đức hạnh, chẳng hạn như nói rằng mình đã 
khai ngộ, mình là Tổ Sư hay là Bồ Tát. Đó là đại 
vọng ngữ, tương lai chết đi sẽ đọa địa ngục bạt 
thiệt (cắt lưỡi). Đây tuyệt đối không phải là 
những lời hý luận vu vơ. Chỉ những hạng người 
vô tri, vô thức mới có thứ hành vi tự mãn như 
thế. Ví như người nào đó thật sự giàu có, họ 
tuyệt đối sẽ không nói với người khác rằng: "Các 
anh có biết không? Tôi có bấy nhiêu hột xoàn, 
bấy nhiêu ngọc quý nè. Tất cả tài sản bảo vật 
trên thế gian, nếu so ra cũng không nhiều bằng 
của tôi đâu.” Quý vị huênh hoang như thế tức sẽ 
trở thành mục tiêu cho bọn trộm cướp. Chúng 
nhất định sẽ chú ý đến quý vị và tìm cách cướp 
đoạt châu báu đó. Tu đạo cũng như vậy, không 
nên nói với người khác rằng: "Tói có thần thông. 
Tôi có thể nghe Phật và Bồ Tát nói chuyện. Tôi 
có thể thấy Phật, Bồ Tát hiện ra trước mặt.” Quý 
vị nói như thế tức là đã tạo cơ hội cho Ma Vương 
thừa dịp nhập vào hợp tác với quý vị, chỉ huy 
quý vị và khiến quý vị trở thành quyến thuộc của 


nó. 


Bất luận gặp cảnh giới nào, người tu hành 


cũng nên nhận rõ cảnh giới, chớ để cảnh giới 


xoay chuyển và nên dùng định lực để chuyển 


Bồ Dé Hải 
not receive any offerings. Therefore, the Buddha 


forbade his disciples from casually displaying their 


spiritual, so as to protect cultivators of the future. 


Cultivators should not praise their own 
virtue and say that they are enlightened, or claim 
to be Patriarchs or Bodhisattvas. Those are 
serious lies that will cause one to fall into the Hell 
of Pulling Tongues. This is no joke. Only people 
who don't know anything would behave in such a 
conceited way. Truly wealthy people never say to 
others, "You know what? I have all these diamonds 
and precious gems. I have more treasures than all 
the treasures in the world put together." If you 
advertise yourself like this, bandits will definitely 
target you and find a way to rob your treasures. 
The same thing happens in cultivation. You can't 
tell people, "I have spiritual powers. I hear the 
Buddhas and Bodhisattvas talking, and I see them 
appear before me." If you say that, you are giving 
the demon king an opportunity to come in and 
work with you, control your activities, and make 


you part of his retinue. 


Cultivators should clearly recognize 
whatever states they encounter; they shouldn't let 
those states affect them, but should use Samadhi 
power to influence states. Don't make reckless 
claims or tell lies about having attained certain 
spiritual powers or seen certain states. You should 
know that such states are the mischief of demons, 
who want to destroy your resolve for the Way and 
make you go insane. These are signs of demonic 
possession; these states are not real. The section 
on the Fifty Skandha-Demon States in the 
Shurangama Sutra explains this very clearly. I 
hope you will investigate it thoroughly and not be 
fooled by such states. Otherwise it will be too late 


for regret. 


People who investigate Chan should not get 
attached to states. It is said, "When the Buddha 
comes, slay the Buddha. When the demon comes, 


slay the demon." Slay anyone who comes, no 


Số 79 

cảnh giới. Không nên hồ đồ, nói năng thiếu cẩn 
trọng, là mình chứng được thần thông gì, thấy 
được cảnh giới chi. Quý vị nên hiểu các cảnh giới 
đó đều là do ma tác quái, nó khiến quý vị mất 
đạo tâm mà phát cuồng. Đó chính là hiện tượng 


" 


bi "tu hóa nhập ma,” chứ không phải là cảnh 
giới thật. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói rất rõ 
về năm mươi loại ấm ma. Tôi hy vọng mọi người 
nên triệt để nghiên cứu thấu đáo để khỏi bị 
nhầm lẫn. Nếu không thì sau này có hối hận 


cũng không kịp. 


Người tham thiền không nên chấp vào 
cảnh giới. Có câu: "Phật đến thì chém Phật, ma 
đến thì chém ma.” Bất luận ai đến, mình cũng 
chém hết. Đây chính là không chấp tất cả các 
pháp hữu vi, chẳng chấp tướng. Người tu hành 
cần phải nhất tâm dụng công. Họ không còn thời 
gian đâu mà để ý chuyện của người khác. Đừng 
cống cao ngã mạn, đừng tham danh hám lợi, nếu 
không, quý vị đã rơi vào cảnh giới của ma rồi 


^ 


vậy. 


Gặp bất kỳ hoàn cảnh nào, người tu hành 
cũng không bao giờ được tự mãn, kiêu ngạo, cho 
rằng mình phi thường. Hãy thật cẩn trọng để 
không phạm phải sai lầm nào về lý nhân quả. 
Bằng không, hậu quả sẽ thật khó lường. 


Người tu hành chủ yếu là tu giới thanh 
tịnh, tức là ba nghiệp thân, khẩu, ý đều nên 
thanh tịnh. Người có thần thông, tuyệt đối không 
được nói là mình có thần thông; hà huống mình 
vốn không có thần thông mà lại dám nói dối, há 
đó không phải là tạo nhân đọa địa ngục sao? 
Điều đó quả thật là dáng sg! Ai mà khẩu nghiệp 
không thanh tịnh thì sẽ chịu tội rút lưỡi ở địa 
ngục. Vậy chúng ta chớ nên liều lĩnh. Thời khắc 
nào cũng phải tự quản chế mình, không nên 
buông lung và chớ nói năng hồ đồ. Nếu chúng ta 
trông nhân không thanh tịnh, tương lai chúng ta 
nhất định sẽ gặt quả không thanh tịnh. 


Giảng ngày 6 tháng 6 nắm 1981 


trang 3 


matter who it is. This is not being attached to any 
conditioned dharmas or any marks and 
appearances. Cultivators should apply effort single- 
mindedly. They have no time to mind other 
people's business. Don't be arrogant, and don't be 
greedy for fame or benefits. If you have such 


thoughts, you have entered a demonic state. 


No matter what the circumstances, 
cultivators should never become self-satisfied and 
arrogant, and think they are something special. 
They must be very careful not to make mistakes in 
cause and effect. Otherwise the consequences will 


be unimaginable. 


Cultivators concentrate on upholding pure 
precepts in order purify the three types of karma: 
physical, verbal, and mental. People with spiritual 
powers would certainly never admit that they have 
them; how much the less should people without 
spiritual powers make reckless claims. Wouldn't 
that just be creating the causes for falling into the 
hells? It's scary! If your mouth karma isn't pure, 
you'll undergo punishment in the Hell of Pulling 
Tongues. Don't be reckless. Always watch over 
yourself. Don't misbehave and talk a lot of 
nonsense. If you plant impure causes, you'll 


receive impure retributions. 


A talk given on June 6, 1981 


Trang 4 


bai (Va Tdi Da 


Hóa Thượng Hu Vân 


Bài ca túi da 7, túi da hề! 


Trước thuở kiếp không”, cháng sắc danh), 


Quá Phật Uy-Âm thành ngăn ngại). 
Ba trắm sáu chục dây gân kết, 

Tám vạn bốn ngàn lỗ chân lông. 
Phân tam tài, hợp tứ đại, 

Đội trời đạp đất bao khí thé! 

Biết nhân quả, biện thời thế, 

Quán sát cổ kim chỗ tối tăm. 

Bởi gốc mê lầm chấp hư huyễn, 

Lụy cha mẹ, luyến vợ con, 


Theo vô minh kết thành oan nghiệt. 


Bài ca túi da, túi da hê! 

Uống rượu ấn thịt, loan tâm tánh. 
Chạy theo dục lạc, thân bại hoại. 
Làm quan y thế hiếp đáp dân 

Nghề buôn khôn khéo thành gian dối 
Phú quý kiêu sa được mấy hồi. 


Nghèo khó hiểm nguy phút chốc tới. 


Phân biệt ta người, thiếu bình đẳng, 
Hại vật, sinh linh, coi cỏ rác. 

Nghĩ suy thường nhật tham, sân, si 
Đường tà chìm nổi thành tự hoại 
Giết hại, trộm cắp, tà dâm, dối 
Nghiệp ác mặc tình, tùy sở thích 
Ngạo mạn thân hữu phân yêu ghét. 
Rủa trời đất, khinh miệt quỷ thần 
Chuyện sanh tử mê mờ tai hại 

Ra khỏi thân trâu, vào thai ngựa 
Đổi hình hài nào ai thương xót 
Chẳng tu phước, tạo nhiều bất thiện 
Sống cuồng, chết uổng, mãi trôi lắn 
Ba nẻo ác, này địa ngục, 

Này quỷ, này thú, khổ tột cùng. 
Thánh hiền xưa, từng nhắc nhở 
Sớm tối chuông ngân động tâm can. 
Ác thiện, quả báo phán định rõ, 
Cảnh tỉnh thế gian lìa ngũ trược. 


Bài ca túi da, túi da hê! 


Bồ Dé Hải 


Số 79 


Đã mang hình chẳng vì hình lụy, 
Coi đời huyễn, giả danh, đối đãi 
Sớm hồi tâm, an nhiên tự tại 
Chẳng ham danh, chẳng ham lợi 
Lìa gia đình, bỏ đời dục lạc 

Dứt mọi tình luyến ái vợ con 
Vào cửa Không, theo Phật giới, 


Tìm minh sư, cầu khẩu quyết, 

Tham thiền nhập định siêu ba cỗi. 
Âm thanh, sắc tướng, tắt mọi duyên 
Thôi hết đua tranh đời thế tục. 
Hàng phục sáu căn bặt nghĩ suy. 


Chẳng ta, chẳng người, chẳng phiền não. 
Khác người trần than đời chóng vánh. 
Áo cốt che thân, ăn khi đói. 

Tạm nương nhờ, gìn giữ sắc thân. 

Bỏ tài sản, khinh thân mạng 

Như đàm, dãi, nhổ không do dự. 

Giữ tịnh giới không sơ sót, 

Ngoc tráng băng trong, bón oai nghi. 
Máng khóng gián, dánh khóng hán. 
Nhán diéu khó nhán cháng bán lóng 
Mác náng mua, khóng gián doan 
Thüy chung mót niém A Di Dà. 
Khóng hón trám, khóng tán loan 
Xanh như tùng bá giữa trời đông. 
Chẳng nghi Phật, không nghi Pháp 
Thấy, nghe, biết tận điều chân thực. 
Xuyên thủng bìa, thấu da trâu) 

Một tâm trong sáng hiện tròn đầy. 
Ấy về nguồn! Ấy là giải thoát! 


Ấy là thiên chon, góc nguyên sơ. 


Chẳng phải trống không, chẳng không có. 


Thấu lộ linh cơ bao mầu nhiệm. 

Dat cảnh giới đó chẳng oan uóng. 
Xong rồi! Nhân gieo nay đã trổ 

Mới xứng hùng danh dai trượng phu 
Đủ mười danh hiệu Thầy Vạn Đời. 

Ô hay! Cũng xác này hư huyễn 

Mười phương thế giới hiện toàn thân. 


Thiện ác rõ bày không lầm lẫn. 


CÓ sao y giả chẳng nương chân? 

Từ thái cực, phân lưỡng nghi 

Tâm linh hoạt bát, chuyển càn khôn. 
Kiếp xưa tu nay thành vua chúa. 
Giầu có sang hèn bởi túc nhân 

Đã có sanh, ắt là có tử. 

Than thở chi, ai nấy đều hay. 

Tiên cho vợ, lộc cho con 

Tham sân làm hỏng đời mai hậu. 
Duói theo danh, cầu được lợi 

Uóng phí thời gian mười chín nám(9. 
Muôn ngàn vạn thứ chuyện trái ý, 
Đọa đầy người thế lắm gian truân. 
Cảnh già tới, mắt mờ tóc bạc 

Uổng một đời điều thiện chẳng hay. 
Ngày lại tháng, tháng lại năm 

Luyén tiếc chẳng nguôi năm tháng qua. 
Dám hỏi người đời ai sống mãi? 

Chi bằng nương tựa bóng Từ vân. 
Hoặc tại danh sơn, nơi thẳng địa 
Tiêu dao tự tại bước nhàn du. 

Vô thường chớp nhoáng chi đáng kể, 
Nghiền ngẫm đôi câu được dặn dò, 
Niệm Di-Đà, dứt sanh tử. 

Khinh khoái trong lòng chẳng giống ai. 
Học tham thiền, vững tông chỉ 

Tỉnh thần vô hạn chỉ bấy nhiêu. 

Trà thanh, cơm đạm, tâm an tịnh 
Một niềm vui pháp trọn đêm ngày. 
Chẳng ta, chẳng người, chẳng này no 
Thân, oán, khen, chê, coi bình đẳng. 
Không chướng ngại, không xấu hổ. 
Phật Tổ một lòng há chuyện chơi? 
Thế Tôn cắt ái lên núi tuyết, 

Quán Âm lìa nhà làm con Phật. 

Đời Nghiêu Thuấn có Hứa, Sào 

Nghe chuyện nhường ngôi vội rửa tai. 
Trương Tử Phòng, Lưu Thành Ý 
Cũng bỏ công danh du sơn thủy. 
Huóng nay mat kiếp, nhiều gian khó 
Thấy người xưa sao không tỉnh ngộ? 
Theo vô minh, tạo thập ác. 


Phí tâm cơ rước về tai họa. 


Trang 6 


Nào nạn đao binh, nào ôn dịch, 

Nạn đói chưa hết đến chiến tranh. 
Càng quái đản càng nhiều yêu nghiệt. 
Động đất, sóng thần, núi lở sụt. 

Rủi lâm cảnh huống biết làm sao! 
Kiếp xưa tạo ác là như vậy. 

Chẳng cho xứng ý lạc đường mê 

Gặp khi hoạn nạn khởi tâm lành. 


Khởi tâm lành, 

Bước vào cửa Không, lễ Pháp Vương 
Sám hối nghiệp tội tăng thêm phước. 
Bái minh sư, cầu ấn chứng 

Thoát vòng sanh tử minh tâm tánh, 


Chú thích: 


1.Thân người được ví như cái túi da. 


Khám phá vô thường lại là thường 
Đường tu, trong pháp lại có pháp. 
Hiền thánh khuyên đời để chữ lại 
Ba tạng Kinh điển tôn quý thay! 
Mấy lời tâm huyết, phơi gan ruột. 


Dám mong người thế giữ đường ngay. 


Xin đừng coi nhẹ, nên ghi nhớ! 

Hết lòng tu, kiến tánh có ngày. 

Tu gấp gáp, năng tinh tấn 

Gieo giống Bồ-đề là chánh nhân. 
Sanh về chín phẩm, Phật chứng giám 
Di-Đà tiếp dẫn đến Tây phương. 

Túi da bỏ lại, siêu thượng thừa. 

Bài ca túi da! Xin lắng nghe! 


Bồ Dé Hải 


2. Kiếp không: Đây là một trong 4 kiếp mà thế giới trải qua. Đó là các kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không, 


rồi một chu kỳ thành-trụ-hoại-không khác lại bắt đầu. Đây là thời kỳ thế giới chưa hình thành, vạn vật chưa sanh 


ra. 


3. Chẳng có hình sắc, chẳng có tên gọi. 


4. Phật Uy-Âm : Uy-Âm Pháp Vương là tên chung của vô số lượng vị Phật lần lượt xuất hiện theo chu kỳ các đại 


kiếp. Mỗi lần Phật Uy Âm trụ thì kiếp đó không có các khổ nạn, như nghèo khó, đói kém, ôn dịch, thiên tai v.v.. 


5. "Xuyên thủng bia" ngu y đi sâu vào Kinh tạng, hiểu trọn nghĩa Kinh; "thấu da trâu” dụ cho nghĩa phá thủng màn 


vô minh, chứng được chân lý. 


6. Hòa Thượng xuất gia lúc 19 tuổi. 


Số 79 trang 7 


Phương Diện Sinh Thái Của Thuc Hành Tinh Độ 


Bài nói chuyện của Sư Cô Hằng Âm vào ngày 21 tháng 12 năm 2006 trong khóa Thất A Di Đà tại Vạn Phật Thánh Thành 


Trích từ báo Varja Bodhi Sea, số ra tháng 2 năm 2007 


Trong khi chúng ta niệm danh hiệu Phật và cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta cũng có thể cố gắng xây dựng 
Tịnh độ ngay trên trái đất này. 


Có bao nhiêu người đã xem phim "An Incovenient Truth" (Một Sự Thật Phiên Phüc)? Bộ phim được cuu 
Phó Tổng thống AI Gore sản xuất. Dường như đa số những người ở đây chưa xem phim này. Chúng ta sẽ 
chiếu bộ phim này tại Phật Điện vào ngày 27 tháng 11, và sẽ có phần dịch sang Hoa ngữ nữa. 


Bộ phim này chú trọng về vấn đề địa cầu bị nóng lên. Phim cho thấy cách sống hiện tại của chúng ta 
đang phá hủy thế giới như thế nào - các mỏm băng tan chảy, nước biển sẽ dâng cao 20 bộ (1 bộ bằng 
khoảng 0,3 m) và gây lụt nhiều vùng đông dân cư - nếu chúng ta không thay đổi cách sống của mình. Đây 
chắc chắn là thế giới Ta bà chứ không phải là Tịnh độ. 

AI Gore đề nghị mười điều quý vị có thể làm để ngưng việc địa cầu bị nóng lên và làm giảm thiểu lượng 
khí CO2: 

e Thay bóng đèn (dùng loại tiết kiệm năng lượng và ít hại môi sinh) 
e Ít lái xe 

e Tái chế biến nhiều hơn 

e = Kiểm tra bánh xe 

e Dùng ít nước nóng 

e Tránh dùng những sản phẩm có bao gói nhiều 

e  Bi&u chỉnh nhiệt kế (mở lò sưởi) 

e Tắt những máy móc điện tử 

e Trồng cây 

e _ Trở thành phần tử giúp giải quyết vấn đề 

Nhưng thật ra khí carbonic (CO2) có thể không phải là nguyên nhân chính của việc địa cầu bị nóng lên. 
Nhiều loại khí khác của nhà kính (greenhouse) còn giữ nhiệt mãnh liệt hơn nhiều, khí quan trọng nhất là 
mêtan (methane), mạnh hơn khí CO2 đến 21 lần. Nguồn sản xuất khí mêtan nhiều nhất trên khắp thế giới là 
kỹ nghệ chăn nuôi súc vật, sản xuất 100 triệu tấn khí mêtan hàng năm, và đang tăng thêm nữa bởi vì việc 
tiêu thụ thịt trên toàn thế giới đã gia tăng gấp năm lần trong vòng 50 năm qua. Kết luận: Trong cuộc đời của 
chúng ta, cách tốt nhất để làm giảm thiểu việc địa cầu bị nóng lên là làm giảm thiểu hoặc loại trừ việc tiêu 
thụ các sản phẩm động vật bằng cách trở thành người ăn chay hoặc người ăn chay nghiêm ngặt (vegan - 
không dùng trứng, sữa). H 

Dĩ nhiên, việc yêu cầu con người trở thành người ăn chay thì khó khăn hơn vì rất khó thay đổi thói 
quen ăn uống của chúng ta. Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu lý lẽ, và sau đó chúng ta có thể thay đổi hành 
vi. Cũng như trong Kinh Hoa Nghiêm được giảng trước đây, trong đó để cập bốn giai đoạn (tu tập) là tín 
tưởng, hiểu rõ, thực hành và chứng đắc (Tín, Giải, Hạnh, Chứng), thì phần Kinh văn về giai đoạn hiểu rất dài, 
trong khi giai đoạn thực hành chỉ nói đến trong một phẩm. 

Làm thế nào triết lý Phật giáo có thể đem lại sự thay đổi trong cách suy nghĩ và nếp sống đối với địa 


cầu? 


Trang 8 Bồ Dé Hải 


Trong khi thái độ của người Thiên Chúa Giáo Tây phương là con người thống trị thiên nhiên và thiên 
nhiên hiện hữu để phục vụ cho mục đích của con người thì Đức Phật lại dạy rằng nhân loại là sự tái sanh từ 
các hình thức sống khác (như động vật) và chúng ta nên tôn trọng các hình thức của sự sống bởi vì chúng 
đều có tiêm năng trở thành giác ngộ. Hơn nữa, tất cà sinh vật vé cán bản đều có mối liên hệ với nhau; và 
gây hại cho bất cứ sinh vật nào, chưa nói đến toàn hệ sinh thái, là gây hại cho chính mình. 

Các giới luật của Phật giáo có thể áp dụng cho hoàn cảnh sinh thái, như là: 


Giết hại: Thải độc tố vào không khí, nước, hoặc đất đai là giết hại chúng sanh một cách chậm chạp. 


Trộm cắp: Đốn rừng hoặc phát triển những vùng thuần khiết là cướp di chỗ ở và sanh mạng của nhiều 
chúng sanh. 


Tham dục: Đào xới và tiêu thu khối lượng khổng lô về dầu hỏa, than đá và các khoáng sản cùng tài 
nguyên khác là cướp đi những kho tàng từ trái đất đã phát triển qua nhiều thiên niên kỷ và có thể những kho 
tàng này chủ yếu là dùng để nuôi dưỡng những thế hệ tương lai. Với mức độ sử dụng của chúng ta hiện nay, 
chúng ta sẽ xài hết trong vòng vài chục năm nữa. Những vết sẹo trên mặt đất do việc khai thác mỏ có thể so 
sánh với những vết sẹo để lại do những bạo hành do dao gây ra trên cơ thể con người. Có những người đã 
gọi đạo luật vừa được ban hành gần đây mở rộng Vùng Ẩn Náu Cho Sinh Vật Hoang Dã Quốc Gia Vùng Cực 
(Arctic National Wildlife Refuge) để khoan dầu là luật "Hám hiếp Trái đất” ("Rape the Earth" bill). 


Nói dối: Một số nhà chính trị, được ủng hộ bởi những nhóm có quyền lợi riêng tư đặc biệt hoặc các 
công ty thương mại lớn muốn khai thác thiên nhiên, sẽ tạo ra những điều dối trá và quên đi sự thật về sự 
phá hủy môi trường khi họ thông qua những đạo luật cho phép bỏ qua, giảm thiểu hoặc vi phạm những tiêu 


chuẩn bảo vệ môi sinh. Điều này có liên quan đến việc lừa gạt trái đất. 


Chất độc hại: Các chất độc hại làm chặn đứng chức năng bình thường của tâm trí và cơ thế chúng ta. 
Do đó, theo định nghĩa, những thực phẩm bị biến đổi di truyền hoặc những thực phẩm pha trộn nhiều kích 
thích tố và hóa chất có thể xem là những chất gây độc. Những chất độc đổ xuống hồ, sông rạch, và nguồn 
nước ngầm dưới đất có thể xem như những chất độc hại thật sự giết hai chúng sanh và gây thương tích cho 
sức khỏe hệ sinh thái. 

Hòa Thượng đã so sánh trái đất với cơ thể con người, sông rạch như là mạch máu, cây cối là tóc, nhiệt 
trong đất là sức nóng cơ thể, và động đất, thiên tai là triệu chứng bệnh. Nếu loài người xem trái đất như là 
một chúng sanh hay một hệ thống sống động thì chắc chắn họ sẽ đối xử trái đất với sự tôn kính và tránh 


những hoạt động gây hại cho trái đất. 


Khi con người chấp nhận hệ thống giá trị Phật giáo và tiếp cận với cuộc đời, con người sẽ tránh các 
hành động nói trên và không tìm cách lấy đi những tài nguyên thiên nhiên để kiếm lợi. Thay vào đó, họ sẽ 
sống đơn giản và hài hòa với thiên nhiên cùng với tất cả chúng sanh. Để bảo về hệ sinh thái, họ sẽ ưa thích 


nền kinh tế địa phương có cơ sở trong cộng đồng sử dụng thực phẩm và tài nguyên sản xuất tại địa phương. 
Như thế Vạn Phật Thánh Thành cũng giống như cõi Tịnh độ, trong đó chúng ta có nông trại hữu cơ 
thiên nhiên không những trồng trọt các thực phẩm hữu cơ mà còn giúp duy trì động vật hoang dã, chúng ta 
không cần phải lái xe trong khuôn viên chùa, chúng ta cố gắng tái sử dụng và tái chế biến hầu như mọi thứ. 
Quan trọng nhất, mọi người ở đây đều cố gắng thanh tinh hóa tâm mình. 
Đến đây, tôi muốn chia sẻ vài câu chuyện về những động vật tu hành - để quay lại chủ điểm là tất cả 
chúng sanh đều có Phật tánh. 


Số 79 trang 9 


Vào năm 1980, tại Phúc Kiến có một cậu bé chăn trâu nói với con trâu rằng: "Ngày mai mày sẽ bị bán 
cho người ta để làm thịt.” Con trâu lập tức chảy nước mắt và quỳ hai chân trước xuống. Cậu bé chăn trâu gọi 
cha mẹ và mấy người quan chức địa phương đến xem, sau đó trâu quỳ xuống và xin được tha mạng. Mọi 
người đều thương xót, bèn cùng nhau quyên góp một số tiền để mua con trâu đó và đưa trâu đến một tu 
viện để phóng sanh. Sau khi trâu đến tu viện, trâu rất thích nghe giảng Kinh và lạy Phật. Mỗi khi thấy những 
người tại gia đến tu viện, trâu thường lạy cảm ơn họ. Vào cuối cuộc đời, trâu biết trước giờ mất, nó đi chậm 
chạp ra đồng và nằm xuống. Sau nửa ngày thì trâu vãng sanh. Đó là vào ngày 13 tháng 10 âm lịch năm 
1993. Trâu được chôn ngay tại chỗ nó nằm chết. 


Vào năm 1987, một con két lông xanh, mỏ đỏ từ Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên được mang đến Chùa Bảo 
Đậu ở Nội Mông. Bởi vì con két này ngu si, không nói tiếng người được, và hay mổ cắn những người tìm cách 
huấn luyện nó, nên chẳng ducc mấy ai ưa. Cuối cùng con két được đem cho lão Cư sĩ họ Vương để nuôi. Cả 
nhà Cư Sĩ họ Vương đều là Phật tử thuần thành, ưa thích đủ loại động vật và thú vật nhỏ. Họ nuôi trong nhà 
những con chó, mèo, dê, bồ câu mà người ta ruóng bó. Sau khi con két vào gia đình này, nó nghe bằng niệm 
danh hiệu A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát được mở suốt ngày, và tánh tình của nó trở nên dịu hiền 
hơn. Nhiều tháng sau, con két mà trước đây không học nói được gì, nay bắt đầu niệm danh hiệu Phật! Nó 
niệm "Nam Mô A Di Đà Phật! A Di Đà Phật, Phật, Phật! Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát! Quán Âm Phật!” v.v... 
Giọng của nó rất rõ ràng và dễ nghe. Thường nó còn nói thêm "Niệm Phật le lên! Anh niệm Phật! (Anh là tên 


của nó), A, Niệm Phật đi!” 


Mỗi ngày khi chủ của nó tụng Kinh sáng và tối, con két thường đi theo. Bất cứ khi nào có người tụng 
Kinh hay niệm Phật trong Phật Đường của nhà họ Vương, nó đều tham gia. Ngay cả khi chủ của nó niệm 
thâm trong tâm, con két cũng biết và niệm lâu giống như chủ. Điều kỳ lạ nhất là ngoài việc niệm danh hiệu 
Phật, không ai có thể dạy nó nói điều gì khác. Gia đình họ Vương đón tiếp nhiều người đến nhà cùng tu tập 
với nhau, và hàng ngày có nhiều tiếng nói chuyện trong nhà. Tuy nhiên con két không bao giờ học những 
câu thông thường như “Ông khỏe không? Xin mời ngồi,” là những câu người ta cố gắng day nó. Nó chỉ nói 
"Niệm Phật di! Nam Mô A Di Đà Phật!” 


Một ngày nọ vào tháng 5 năm 1998, con két bị cái gì đó làm cho sợ sệt và sau đó ngừng ăn. Nó bị tiêu 
chảy liên tục cho đến ngày hôm sau. Khi gần cuối cuộc đời, nó cùng niệm danh hiệu Phật với chủ, và người 
ta có thể nghe tiếng niệm yếu ớt "Nam Mô A Di Đà Phật” từ trong cổ họng của nó. Sau khi vãng sanh, cơ thể 
nó vẫn mềm mại và lông vẫn sáng giống như đang còn sống. Cư sĩ họ Vương và cả gia đình ông hộ niệm cho 
nó suốt 12 giờ đồng hồ. Họ mời một vị Lão Pháp sư từ Ngũ Đài Sơn đến chủ trì lễ hỏa táng, hơn một trăm cư 
sĩ nghe chuyện và đến tham dự. Đó là một buổi lễ trang trọng. Sau khi hỏa thiêu, người ta tìm thấy lưỡi của 
con két vẫn còn nguyên ven và hơn 20 mẩu xá lợi tráng như ngọc với những đốm đỏ li ti, cùng hàng chục xá 
lợi tử. 

Câu chuyện này, cùng với nhiều câu chuyện khác về những con vật trong Phật giáo cho thấy từ sinh 
vật khôn ngoan nhất đến sinh vật ngu si nhất, tất cả đều có thể được lợi ích của việc niệm danh hiệu Phật. 


Câu chuyện này cũng cho thấy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều có thể trở thành Phật. 
http://www.dharmasite.net/PhuongDienSinhThaiThucHanhTinhDo.htm 
Chü thích: 


1 "Mohr, Noam" Chiến Lược Mới Làm Nóng Toàn Cầu: Làm Thế Nào Những Nhà Môi Sinh Bỏ Sót Việc Án Chay Là 
Dụng Cụ Hữu Hiệu Nhất Chống Lại Sự Thay Đổi Khí Hậu Trong Cuộc Đời Chúng Ta” , tháng 8, 2005 Báo Cáo của 
Earthsave International (Quốc Tê Cứu Vẫn Địa Cầu). 


Trang 10 Bồ Dé Hải 


Nhận Thức Của Một Bác Sĩ Tâm Lý 
` Bác Sĩ Tâm Ly Trang Nhã Trinh (Ya-Jen Chuang) 


Trích từ Những Vong Linh Thai Nhi Vô Tội — VPTT Xuất Bản 
http://www.dharmasite.net/NhungVongLinhThaiNhiVoToi.htm 


Sau khi nghe những câu chuyện của một bệnh nhân bị Rói Loạn Lưỡng Cực 


(Bipolar Disorders), tôi nhận ra tại sao Hòa Thượng nhắn mạnh tầm quan trọng 


của việc trì giới... 


Tôi làm quen với những bài thuyết giảng của Hòa Thượng khoảng bốn 

năm về trước. Vào khoảng thời gian này, tại Đài Loan đang có dịch bệnh SARS. Thật ra, bệnh SARS giống 
như các loại bệnh về hô hấp, rất nguy hiểm và dễ lây đã được Hòa Thượng đề cập trong những bài thuyết 
pháp. Là người làm việc trong ngành sức khỏe, tôi có nỗi lo sợ mỗi khi ra khỏi bệnh viện nơi tôi đang làm 
việc. Bởi vì tôi có thể bị cách ly nếu tôi bị sốt dù là loại nhẹ nhất, do đó tôi rất ít đi đến bất cứ nơi nào. Vào 
lúc đó Dì tôi gửi cho tôi những sách báo có những bài thuyết giảng của Hòa Thượng và tôi bắt đầu nghiên 
cứu những bài giảng này. Hòa Thượng nói rằng những người trì tụng Chú Đại Bi và Chú Lăng Nghiêm sẽ 
không bi bệnh dịch lây nhiễm, từ đó tôi học Chú Lăng Nghiêm. 


Khi tôi đọc những bài thuyết giảng của Hòa Thượng, tôi kinh ngạc về cách Ngài nói lên chân lý và xiển 
dương đạo đức, Ngài không theo những lề thói truyền thống để vừa lòng người. Tôi sống trong xã hội Đài 
Loan nơi chân lý trở nên hiếm hoi trong khi dối trá thì mỗi ngày mỗi gia tăng. Lòng kính trọng của tôi đối với 
Hòa Thượng khởi lên một cách tự nhiên. Lời giảng dạy của Ngài dẫn tôi vượt qua những khó khăn và những 
tình huống dễ lầm lẫn trong nghề nghiệp của mình, chuyển hóa tôi từ một người chưa bao giờ đụng đến Kinh 
điển thành con người mong muốn khám phá kho tàng Kinh điển quý báu, và giúp tôi hiểu những bệnh tâm 
thần từ quan điểm của Phật Giáo. Ngài cũng chỉ cho tôi sự sai lầm của việc xem nhẹ giới luật và thay vào đó 
đã cho tôi hứng khởi để học hỏi và trì giới. 


Sau khi tốt nghiệp, tôi đi vào ngành chuyên môn của mình với những mong đợi đầy lý tưởng. Tôi được 
làm việc bên cạnh những bác sĩ phân tâm thâm niên và đầy kinh nghiệm ở bệnh viện mà tôi hằng kính trọng. 
Thế nhưng, một hôm tôi nhận ra những đồng nghiệp của tôi đã dùng sự hồn nhiên và kính trọng tha nhân 
của tôi làm một điểm yếu để lợi dụng. Tôi đã trải qua trạng thái tâm lý bất ổn cao độ. Tôi bắt đầu tự hỏi có 
phải muốn thành công trong ngành, ngoài việc phát triển chuyên môn, tôi cần phải học cách lợi dụng điểm 
yếu của người khác để làm lợi cho mình. Tuy nhiên, tôi biết tôi không thể làm được điều đó. May mắn thay, 
Hòa Thượng nhân manh sự quan trọng của việc tuân theo các quy tắc về đạo đức và luân lý. Ngài cũng chi ra 
rằng chúng sinh sống trong thời Mạt pháp rất thường hay tranh chấp; do đó những hành vi nhằm làm lợi 
mình bất chấp sự thiệt hại của người khác rất phổ biến. Những lời giảng dạy của Ngài đã tái xác nhận niềm 
tin ban đầu của tôi và cho phép tôi phân biệt rõ ràng giữa cái đúng và cái sai trong chỗ làm việc, cho nên tôi 
không còn bị phiền toái bởi những tranh giành hay thị phi. 


Số 79 trang 11 


Lớn lên ở Đài Loan, là sinh viên, tôi phải học những sách cổ Trung Hoa (viết bằng chữ Hoa cổ 
điển). Tuy nhiên, tôi không hiểu nhiều lắm. Tôi đã phải đoán mò trong những kỳ thi cho những lớp 
này. Trước khi gặp lời dạy của Hòa Thượng, tôi đã học giáo lý Phật pháp, đã tham dự nhiều khóa tu thiền và 
niệm Phật; nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc học Kinh vì Kinh viết bằng chữ Hoa cổ điển, tôi tưởng rằng 
tôi sẽ không thể nào hiểu được trong kiếp này. May mắn thay, Hòa Thượng đã dùng ngôn ngữ đơn giản dễ 
hiểu khi giảng Kinh, vì thế tôi thể nghiệm được rằng sự súc tích của Kinh đã vượt xa kiến thức thế gian của 
chúng ta. Tôi cũng nhận thức được rằng Kinh đang nói về cách chúng ta suy nghĩ và hành động ngay trong 
đời sống hàng ngày, và sự nhận thức này khơi dậy lòng thích thú muốn nghiên cứu Kinh điển của tôi và 
mong muốn khám phá kho tàng Kinh điển này. 


Là một bác sĩ phân tâm lâm sàng (làm việc trực tiếp với bệnh nhân), tôi đã gặp vài trường hợp bệnh 
tâm thần không thể chữa tri được; ngay cả sau khi dùng tất cả các phương pháp tâm lý trị liệu và những 
thuốc mới nhất. Khi gặp những bệnh nhân như thế, tôi không thể giúp gì cho họ, do đó tôi cảm thấy phẫn 
nộ và bát lực. Hòa Thượng có nói rằng những người bi rối loan tâm thần thường là do pham phải những 
nghiệp chướng trầm trọng, do đó những chúng sinh mà họ đã gây hại hay thiếu nợ cứ theo đuổi họ để tìm 
cách trả thù hay đòi nợ. Hơn nữa, con người cần có công đức và căn lành mới gặp được thiện pháp. Dựa trên 
đạo lý này, khi thảo luận với các bệnh nhân của mình về những sinh hoạt hằng ngày của họ, tôi chú trọng 
khuyến khích họ làm việc thiện nhiều hơn, như làm các việc thiện nguyện, điều đó sẽ giúp họ tạo công 
đức. Tôi cũng can ngăn họ để đừng phí phạm thì giờ đi tìm những khoái lạc. 


Hòa Thượng cũng đề cập rằng "dóng tính luyến ái" là sai trái. Tuy nhiên trong khoa phân tâm học, vấn 
đề đồng tính luyến ái không còn được xem là một sự lệch lạc tâm thần nữa. Tôi cũng có một số bạn bè và 
bệnh nhân là "đồng tính luyến ái”. Tôi nhớ trong một bài thuyết giảng của thầy Hằng Thật có nói rằng khi 
Hòa Thượng gặp những người đồng tính luyến ái, Ngài sáng suốt và từ bi giúp họ về phương diện giảm thiểu 
dục tính. Tôi mang lời dạy này làm hướng dẫn trong việc điều trị bệnh nhân hay giao tiếp với những bạn bè 
đồng tính luyến ái. Trên thực tế, không phải tất cả kiến thức đều đúng. Vì thế, tôi rất may mắn được học 
Phật pháp và giáo pháp của Hòa Thượng, và sử dụng giáo pháp này để tham cứu và suy tư về những kiến 
thức thế gian mà tôi dùng hằng ngày. 


Trước kia tôi không hiểu những lý do của việc giữ giới, do đó tôi đã hoài nghi về việc giữ giới. Tôi tự 
hỏi, nếu tôi giữ giới chỉ vì những người khác đều làm như thế, thì làm sao việc giữ giới giúp tôi trong việc tu 
hành? Tuy nhiên, sau khi biết được Hòa Thượng nhấn mạnh về việc giữ giới và lắng nghe những câu chuyện 
của bệnh nhân, tôi đã hiểu đuợc sự quan trọng của việc giữ giới. 


Tôi xin chia sẻ với quý vi vé những câu chuyện của một số bệnh nhân của tôi. Tôi có một bệnh nhân 
chừng bốn mươi tuổi bị Rối Loan Lưỡng Cực Loại I (Bipolar I Disorder). Ông kể cho tôi nghe là khi còn trẻ, 
ông nghi ngờ người bạn gái của mình không chung thủy, và không cần bằng chứng, ông đã giết người bạn 
gái đó. Ông bị án tù, sau khi mãn hạn tù, ông bắt đầu một cuộc đời mới. Ông làm việc rất siêng năng, lập 
gia đình và nuôi nâng hai đứa con mà ông rất thương yêu. Nhưng đến khi ông có thể hưởng thành quả do 
công sức siêng năng của minh thì ông ngã bệnh. Ông được chẩn đoán là bị Rối Loạn Lưỡng Cực Loại I. Sự rối 
loan tâm thần này là một loại bệnh tâm thần trầm trọng, cơ hội bình phục rất mong manh. Vợ ông nộp đơn 
ly dị và mang máy đứa con di mất. Kết quả là người bệnh nhân này đau khổ cùng cực. 


Trang 12 Bồ Dé Hải 


Một thí dụ khác là về một số nữ bệnh nhân bị Rối Loạn Lưỡng Cực Loại 
II (Bipolar II Disorder). Khi tôi hỏi họ đã từng phá thai trong quá khứ hay 
không thì mới biết rằng bảy người trong số mười người này đã từng phá 
thai. Loại bệnh rối loạn lưỡng cực này có hai giai đọan: giai đoạn Thích đến 
điên cuồng (Hypomanic Episode) và giai đoạn Buồn đến vô vọng (Major 
Depressive Episode). Khi đang ở trong giai đoạn Thích đến điên cuồng thì 
bệnh nhân cảm thấy hưng phấn, luôn tìm cách thỏa mãn những ao ước khác 
nhau và không cần biết những hậu quả nguy hại có thể xảy ra do hành động 
của mình. Ví dụ, họ có thể mua sắm không kiềm chế được và cuối cùng bị 
ngập nợ, hoặc họ qua đêm với người lạ mặt. Trong giai đoạn Buồn đến vô 
vọng, bệnh nhân cảm thấy buồn chán, vô vọng. Vô vọng đến độ họ thấy đời 
sống không còn giá trị hay ý nghĩa gì nữa. Những cảm giác này có thể đưa 
họ đến việc tự sát. 


Một câu chuyện để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi là về một người đàn 
bà trẻ đẹp có người chồng luôn yêu thương bà và hai đứa con ngoan. Sau nhiều năm làm việc chuyên cần, 
sau cùng người bệnh nhân và chóng có được cuộc sống tốt đẹp, có nhà, xe hơi và con cái. Chẳng may, người 
vợ mắc chứng Rối Loan Lưỡng Cực Loại II. Bà phải nhập viện mấy lần, nhưng các phương pháp trị liệu đều 
không hiệu quả lắm. Mặc dù bà biết làm sao để sống một đời sống bình thường nhưng lại không làm được vì 
mắc căn bệnh này. Khi tôi hỏi đến câu hỏi là bà đã từng phá thai hay không thì bà bảo tôi rằng trước khi kết 
hôn, bà đã một lần có thai, vì họ chưa kết hôn và sợ việc có thai ngoài hôn nhân sẽ làm cha mẹ bị mang tai 
tiếng nên họ đã chọn phá thai thay vì giữ lại thai nhi. 


Một thí dụ khác là về một bệnh nhân chừng ba mươi tuổi bị bệnh Rối Loạn Trầm Cảm Nặng (Major 
Depressive Disorder) cứ tái đi tái lại. Cô bệnh nhân có một gia đình đàng hoàng. Chồng cô là kỹ sư vi tính 
biết chăm sóc vợ và hai con. Con gái của cô mới chỉ học tiểu học, nhưng cô bé rất hiểu biết. Mỗi khi cô phải 
nhập viện, cô bé đều gửi thư qua ba cô bé nhờ nhắn với mẹ là cô yêu và nhớ mẹ lắm. Sau khi cô vé nhà, con 
gái của cô luôn ở bên cạnh cô để bầu bạn, khuyến khích và làm cô hài lòng với cung cách xử sự rất ngoan 
của nó. Tuy nhiên, khi cô có triệu chứng lên cơn bệnh trầm cảm, cô luôn tự hành xác. Mỗi khi cảm thấy thật 
buồn bực hay đau khổ, cô tự đâm đầu vào tường hay tự cắt thân thể mình; và tự giải tỏa nỗi đau trong tâm 
thần bằng cái đau thể xác. Trong những thời kỳ trạng thái bất thường gia tăng, cô làm như vậy mỗi 
ngày. Khi được hỏi, cô cho biết cô đã từng phá thai. Mặc dù tôi không biết có phải bệnh tình của cô phát 
sinh từ việc phá thai hay không, nhưng tình trạng của cô thật đáng buồn. 


Sau khi nghe những câu chuyện này, tôi nhận thức được tại sao Hòa Thượng nhấn mạnh tầm quan 
trong của việc giữ giới. Nếu con người có thể giữ giới, thì những việc giết hại đó sẽ không xảy ra, và họ sẽ 
không phải chịu đựng sự đau khổ của quả báo. Do đó, tôi quyết tâm học và giữ giới. Năm nay tôi có đủ may 
mắn được thọ Bồ Tát giới ở chùa Vạn Phật Thánh Thành. 


Mặc dù tôi chưa bao giờ được diện kiến Hòa Thượng, nhưng giáo lý của Ngài không ngừng hướng dẫn 
tôi vào con đường đúng đắn trong cuộc đời. Tôi tin vào tất cả các chỉ dẫn của Hòa Thượng, và từng bước cố 
gáng dem thực hành những điều Ngài giảng dạy. 


Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát 
Quảng Đại Viên Màn Vô Ngai Dai Bi Tâm Đà La Ni 


Đời Đường, Tây Thiên Trúc, Sa Môn Già Phạm Đạt Ma dịch 
Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật tại Phật Giáo Giảng Đường, San Francisco, Hoa Kỳ, năm 1969 


(tiếp theo) 


“TUNG TRÌ THÙ ĐÀ LA NI GIẢ, KHẨU TRUNG SỞ XUẤT NGÔN ÂM, NHƯỢC THIỆN NHƯỢC ÁC, NHẤT 
THIẾT THIÊN MA, NGOẠI ĐẠO, THIÊN LONG QUỶ THẦN VĂN GIẢ, GIAI THỊ THANH TỊNH PHÁP ÂM, 
GIAI Ư KỲ NHÂN KHỞI CUNG KÍNH TÂM, TÓN TRỌNG NHƯ PHẬT.” 


"Người trì tụng Đà La Ni này, khi miệng thốt ra lời nói gì, hoặc thiện hoặc ác, thì tất cả 
thiên ma, ngoại đạo, thiên long, quỷ, thân, đều nghe thành tiếng Pháp âm thanh tịnh, đối 
với người đó khởi lòng cung kính, tôn trọng như Phật.” 


[Quán Thế Âm Bồ-tát lại bảo Đại Phạm Thiên Vương: ] *Người trì tụng Đà La Ni này...” Nếu quy vi 
chỉ nhớ Chú Đại Bi, học Chú Đại Bi một cách đơn thuần mà thôi chứ không tụng cũng không trì thì chẳng có 
tác dụng gì cả! Quý vị cần phải trì tụng! "Tụng” tức là lìa khỏi sách vở, không nhìn vào sách vở mà đọc tụng; 
còn "tri" nghĩa là kiên trì, đều đặn, không gián đoạn. "Tri tụng Đà La Ni" tức là mỗi ngày đều tụng niệm— 
chẳng phải là hôm nay tụng niệm, rồi ngày mai thì không tụng niệm, đến ngày mốt lại tụng niệm tiếp... Quý 
vị hôm nay tụng 108 biến, thì ngày mai cũng phải tụng 108 biến, ngày mốt cũng phải tụng 108 biến—ngày 
ngày phải liên tục, đều đặn, tinh tấn tụng niệm, không hề ngưng nghỉ—như thế mới gọi là "trì tụng”; nếu 
gián đoạn thì chẳng phải nghĩa "tri tung" vậy! 


Có người nói rằng: “Tôi thuộc rồi, tôi thuộc nằm lòng Chú Đại Bi rồi, cần gì phải tụng niệm nữa!” 
Song le, như thế thì không có công dụng gì cả! Quý vị cần phải "triêu ư tư, tịch ư tư,” nghĩa là buổi sáng thì 
tu hành như thế, buổi tối cũng tu hành như thế, không hề gián đoạn, chẳng có mày may lười biếng, trễ nài— 
đó mới đích thực là "tung trì Đà La Ni” vậy! Đà La Ni này chính là “tông trì Đại Bi Chú.” "Tổng trì” có nghĩa là 
“tông nhất thiết pháp, trì vô lượng nghĩa”; và cũng có nghĩa là tổng tri ba nghiệp thân, khẩu, ý, không sai 
phạm. Quy vị nếu thân không gây tao sát, dao, dâm; tâm không sanh khởi tham, sân, si; miệng không nói 
lời hung ác, dối trá, thêu dệt, đâm thọc, như vậy gọi là "tam nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh,” và mới đúng 
là một hành giả chân chánh trì tung Đà La Ni. Nếu quý vị thường xuyên tụng niệm Chú Dai Bi, "khi miệng 
thốt ra lời nói chi, hoặc thiện hoặc ác...” Người trì niệm Chú Đại Bi thì vốn đã không nên có những lời lễ 
độc ác, bất thiện rồi, song cũng có đôi khi do vô tinh mà trót phạm phải tội ác khẩu, "thi tất cả thiên ma, 
ngoại đạo, thiên long, quỷ, thần đều nghe thành tiếng Pháp âm thanh tịnh.” Nói như thế không có 
nghĩa là: "A! Tôi cứ tha hồ mắng chửi người khác, bởi những lời ác độc, nguyền rủa, cũng là 'thanh tinh Pháp 
âm’ kia mà!" Không phải nhu thé! Nếu vô hình trung quý vị ngẫu nhiên gây tạo nghiệp ác khẩu, thì ngay lúc 
bấy giờ, đối với những người khác, đương nhiên đó vẫn là lời nói hiểm ác; nếu như người nào nghe mà không 
biết đó là lời nói hiểm ác, thì người ấy đích thị là một kẻ chẳng biết phân biệt thiện ác vậy! 


Trang 14 Bồ Dé Hải 


Ở đây là nói đến các thiên nhân, thiên ma, hàng ngoại đạo, chúng rồng ở cõi trời, hoặc các quỷ thần, 
mặc dù họ có thể có Ngũ Thông, nhưng thần lực bất khả tư nghì của Chú Đại Bi sẽ khiến cho nhĩ căn của họ 
bị gián đoạn; cho nên âm thanh mà ho nghe thấy toàn là "Pháp âm thanh tịnh,” đối với họ đều là lời thuyết 
Pháp. 


"Đối với người đó khởi lòng cung kính, tôn trọng như Phật.” Ngày ngày họ đối với người tụng Chú này 
đều nhất mực cung kính và trân trọng lễ bái. Họ tôn trọng người tụng Chú Đại Bi này như tôn trọng mười 
phương chư Phật đời quá khứ vậy! 


"TUNG TRÌ THỬ ĐÀ LA NI GIẢ, ĐƯƠNG TRI KỲ NHÂN TỨC THỊ PHẬT THÂN TANG, CỬU THẬP CỬU ỨC 
HẰNG HÀ SA CHƯ PHẬT SỞ ÁI TÍCH CỐ.” 


"Người nào trì tụng Đà La Ni này, nên biết người ấy chính là tạng Phật thân, vì chín mươi 
chín ức hằng hà sa chư Phật đều yêu quý.” 


"Người nào tri tụng Đà La Ni này, nên biết người ấy chính là tạng Phật thân.” Mọi người nên 
biết rằng người này, kẻ có thể trì tụng Chú Bai Bi, chính là "Phát thân tang," có nghĩa là nhất định sé thị hiện 
thân Phật. Vì sao vậy? Đó là nhờ sức gia trì của Tam-muội. Tuy rằng người trì tụng này chưa thành Phật, 
song người ấy cũng có thể khiến cho chân tướng của mình được sáng chói như thân của Phật vậy—đây chính 
là sức mạnh do sự gia trì Chú Đại Bi, là sự trợ lực từ công đức tụng trì Chú Đại Bi! Thế nhưng, trì tụng Chú 
Đại Bi thi quy vị cần phải theo quy cũ, khuôn phép; không được nói rằng: “Tôi là Phật thân tang," rồi có thé 


tùy tiện, buông lung. 
Vì sao người ấy là "Phát thân tạng”? "Vi chín mươi chín ức hằng hà sa chu Phật đều yêu quý.” 
Chín mươi chín ức hằng hà sa chu Phật đời quá khứ đều đã phát nguyện rằng: "Ta sé gia hộ cho người trì 


tụng thần chú Đại Bi Đà La Ni này như hộ trì mười phương chư Phật vậy.” 


"DUONG TRI KỲ NHÂN TỨC THỊ QUANG MINH TANG, NHẤT THIẾT NHƯ LAI QUANG MINH CHIẾU 
có” 


"Nên biết người ấy chính là tạng Quang Minh, vì ánh sáng của tất cả Như Lai đêu chiếu đến 


nơi mình.” 

“Nên biết người ấy chính là tang Quang Minh.” Quý vi tụng Thần Chú Đại Bi thì sẽ hiển xuất vô 
số ánh sáng, vi sao? "Vi ánh sáng của tất cả Nhu Lai đêu chiếu đến nơi mình.” Bởi vì tất cả đức Phật 
trong mười phương đều phóng hào quang chiếu dọi đến thân của quý vị. 


"DUONG TRI KỲ NHÂN THỊ TỪ BI TANG, HẰNG DĨ ĐÀ LA NI CỨU CHÚNG SANH CÓ." 


"Nên biết người ấy chính là tạng Từ Bi, vì thường dùng Đà La Ni cứu độ chúng sanh.” 


Số 79 trang 15 
"Nén biết người ấy chính là tang Từ Bi.” Người có thé tụng trì 


Chú Đại Bi là người có lòng đại từ dai bi, vì sao? "Vi thường dùng 


à Đà La Ni cứu độ chúng sanh.” Bởi vi người đó thường dùng Đà 
“ ! La Ni để cứu hộ hết thảy chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh đều 


\ được ly khổ đắc lạc, tai qua nan khỏi, tật bệnh tiêu trừ, tội diệt 
J phước sanh. 


"DUONG TRI KỲ NHÂN THỊ DIỆU PHÁP TANG, PHÓ NHIẾP NHẤT 
THIẾT CHU ĐÀ LA NI MÓN CÓ." 


"Nên biết người ấy chính là tang Diệu Pháp, vi thâu nhiếp tất 
cả các môn Đà La Ni.” 

"Nên biết người ấy chính là tạng Diệu Pháp.” Quý vị 
phải biết rằng người trì tụng Chú Đại Bi chính là "nci" tụ hội các 


diệu pháp; vì sao? "Vì thâu nhiếp tất cả các môn Đà La Ni.” 


Thần chú Đại Bi Đà La Ni có công năng thâu nhiếp tất cả các 


môn Đà La Ni. Sự thâu nhiếp này cũng giống như nam châm hút 
sắt vậy, có thể nhiếp trì, thu hút tất cả các môn Đà La Ni về một 


chỗ. Cho nên, quý vị trì tụng Chú Đại Bi tức là đem tất cả diệu pháp thâu nhiếp về một chỗ với nhau vậy. 
"DUONG TRI KỲ NHÂN THỊ THIÉN ĐỊNH TANG, BÁCH THIÊN TAM MUỘI GIAI HIỆN TIỀN CÓ." 
"Nên biết người ấy chính là tạng Thiên Định, vì trăm, ngàn Tam-muói thảy đều hiện tiền.” 


“Nên biết người ấy chính là tạng Thiên Định.” Người có thể trì tụng thần chú Đại Bi chính là 
tạng Thiên Định. Vi sao người ấy được goi là Thiên Định tang? "Vi trăm, ngàn Tam-muội thảy đều hiện 


tiền, cả trăm, ngàn Tam-muội đều có thể thường xuyên hiện ra.” 


"Trám, ngàn Tam-muói thảy đều hiện tiên” không có nghĩa là cả trăm, ngàn Tam-muội đồng thời hiện 
ra, cũng không phải là không đồng thời hiện ra. Đó chính là một thứ cảnh giới vi diệu bất khả tư nghị, không 
diễn tả bằng lời nói được! *Tam-muội” chính là định lực; cả trăm, ngàn môn Tam-muội khác nhau đều có thể 


xuất hiện cùng một lúc. 


Thế thì, nói "không đồng thời hiện ra” là thế nào? Bởi vì nếu quý vị hiển xuất một Tam-muội, nếu chỉ 
thành tựu được một loại Tam-muội mà thôi, thì đây không phải là "đồng thời hiện ra." Tuy nhiên, có đôi khi, 
quý vị hiển xuất một loại Tam-muội mà có thể bao gồm được tất cả các Tam-muội khác, thì đó gọi là "đồng 
thời hiện ra" vậy. 


"DUONG TRI KỲ NHÂN THỊ HU KHÔNG TANG, THƯỜNG DĨ KHÔNG HUỆ QUÁN CHÜNG SANH CÓ." 


Trang 16 Bồ Dé Hải 
"Nên biết người ấy chính là tạng Hư Không, vì thường dùng Không Huệ quán sát chúng 


sanh.” 


"Nén biết người ấy chính là tang Hư Không.” Quý vị phải biết rằng người trì tụng Chú Đại Bi này 
cũng giống như tang Hư Không vậy, "vi thường dùng Không Huệ quán sát chúng sanh.” Người này luôn 
luôn dùng trí huệ rộng lớn như hư không để quán sát nhân duyên của chúng sanh. 


"DUONG TRI KỲ NHÂN THỊ VÔ ÚY TANG, LONG THIÊN THIỆN THÂN THƯỜNG HỘ TRÌ CỐ.” 
“Nên biết người ấy chính là tạng Vô Úy, vì Thiên, Long, thiện thần thường theo hộ tri." 
“Nên biết người ấy chính là tạng Vô Úy.” Quý vị nên biết rằng người này--người trì niệm Chú Đại 


Bi—không còn lo âu sợ hãi, "vì Thiên, Long, thiện thần thường theo hộ trì.” Thiên Long Bát Bộ và tất cả 
thiện thần luôn luôn gia hộ cho người này. 


"DUONG TRI KỲ NHÂN THỊ DIỆU NGÜ TANG, WY 
KHẨU TRUNG ĐÀ LA NI ÂM VÔ ĐOẠN TUYỆT i 
tố.” 

"Nên biết người ấy chính là tạng Diệu 

Ngữ, vì tiếng Đà La Ni trong miệng tuôn hà, 


ra không dứt.” 


“Nên biết người ấy chính là tạng Diệu 
Ngữ.” Quý vị nên biết người luôn luôn trì tụng Chú 
Đại Bi, ngày đêm không gián đoạn, chính là Diệu Ngữ 
Tạng. Những lời người này trì tụng đều là thứ ngôn ngữ bất khả tư nghì, "vì tiếng Đà La Ni trong miệng 
tuôn ra không dứt.” Người này lúc nào cũng niệm Chú Đại Bi Đà La Ni. "Không dứt” tức là luôn luôn, 


thường xuyên trì niệm. 


Trong quá khứ, tôi đã từng gặp rất nhiều vi Tỳ Kheo như thé—ngày đêm tinh tấn trì Chú Đại Bi, 


không nghĩ ngợi chuyện gì khác, họ chuyên cần trì niệm đến nỗi tất cả mọi vọng tưởng đều không còn. 


(còn tiếp) 


Chú thích: 


Tam-muội Môn: Là sự khác biệt giữa nhiều thứ Tam-muội nén goi là "món". Tam-muội mà Bồ-tát chứng 
được là nhập vào cửa Phật sẵn có vô lượng Tam-muội nên gọi là "món". 


Số 79 trang 17 


Thư Chân Hành Già 


Những lá thư hai thầy Hằng Thật và Hằng Triều viết cho Hòa Thượng Tuyên 
Hóa trong thời gian đi "Ba Bước Một Lạy" hơn 700 dặm trong 2 năm 9 tháng từ 
chùa Kim Luân ở Los Angeles đến Chùa Vạn Phật tại Talmage, California 


^ - True’ diii 
— * €'ultivators-/ 


(Nguyén Tác: News From True Cultivators published by the Buddhist Text 
Translation Society, Dharma Realm Buddhist University, City of Ten Thousand 
Buddhas, Talmage, California - 2003) 


(tiếp theo) 
Quá nhiều sân hàn trên thế giới 
Chủ nhật, ngày 29 tháng 5 năm 1977. 


Xin Sư Phụ đừng lo lắng cho chúng con, thầy Hằng Triều và con đều mạnh khỏe cả. Chúng con đạt 
được một nhịp độ đều đặn và mỗi ngày lạy khoảng năm tiếng rưỡi tới sáu tiếng đồng hồ. Chúng con bắt đầu 
lạy lúc bảy giờ sáng, đến mười giờ rưỡi thì nghỉ một tiếng để viết thư và sửa chữa đồ đạc mang theo hay ngồi 
thiền, rồi lại khởi hành lúc một giờ trưa và lạy cho đến sáu giờ chiều, cứ sau mỗi tiếng đồng hồ thì có hai 
mươi phút nghỉ ngơi tịch tĩnh. Đến sáu giờ chiều, chúng con tìm chỗ đậu xe qua đêm, tắm rửa, ngồi thiền và 
chuẩn bị tụng Kinh tối. Chúng con nghe Kinh Hoa Nghiêm mỗi đêm, con đọc và dịch từ chương Một - vì chưa 
có máy thâu băng nên chúng con chưa thể nghe băng của Sư Phụ giảng được - và sau đó chúng con tụng 
bốn mươi chín biến (phần Tâm Chú của) Chú Lăng Nghiêm, rồi nghỉ ngơi, mệt nhừ như những đứa bé nô đùa 
ngoài sân cả ngày. Con quên nói thêm là chúng con dậy lúc bốn giờ sáng, làm lễ công phu khuya, tập thể 
dục, và chuẩn bị khởi hành vào khoảng bảy giờ sáng. Khi để thành phố lại đằng sau, chúng con có thể tăng 


thêm giờ lễ lạy mỗi ngày. 


Thể xác chúng con đã từ từ thích nghi với công việc. Mỗi tối đều mệt nhừ và mỗi sáng đều sẵn sàng để 
đi tiếp. Chúng con đã tháo găng tay từ tuần trước vì cảm thấy mang như thế là không thành tâm lắm. Các 
vỉa hè này khá nhán nên chúng con sẽ không cần găng tay cho tới khi nào gặp phải những mảnh thủy tinh 
và đá sỏi trên ven đường. Chúng con cũng gỡ kính râm ra vì người ta cứ ngỡ chúng con là bọn cướp phi cơ 
(không tặc). Do lạy quá nhiều nên đầu gối bên trái của con bị bầm sâu, nhức nhối, thế nên con bắt đầu dùng 
miếng độn bảo vệ đầu gối cho đỡ đau mấy hôm nay. Nhờ có miếng độn, con mới có thể lạy được cả ngày - 
hôm qua chúng con lay được sáu tiếng hai mươi phút. Khi vết bàm lành thi con sẽ lấy miếng vải độn ra. Thầy 
Hằng Triều vẫn đội mũ để che những vết đốt xuất gia trên đầu, chúng sẽ lành nội trong một tuần. Chúng con 
dứt tuyệt mọi lời nói vô ích - phải bít kín lỗ thủng ấy. 


Trang 18 Bồ Dé Hải 


Cả hai chúng con thật trông mong chuyến viếng thăm Los Angeles của Sư Phụ vào tuần tới. Chúng con 
khao khát được nghe chuyển Chánh Pháp Luân như trẻ con mong chờ cha mẹ. Tâm trí chúng con luôn hướng 
về Sư Phụ cùng Hội Hoa Nghiêm như đàn ong hướng về mật. 


Chúng con đã lạy qua khu Beverly Hills và nay đang ở gần trường Đại học U.C.L.A. tại Westwood. Cuối 
tuần tới có lẽ chúng con sẽ ra khỏi Santa Monica và đến Xa lộ số 1, sẵn sàng để đổi xe van lấy xe đẩy và bắt 
đầu lộ trình dài về hướng bắc đến Vạn Phật Thành. Mỗi lần nghĩ tới Vạn Phật Thành, con lại mường tượng 
đến một ngọn đuốc sáng rực trong đêm tối. Viễn cảnh của Sư Phụ về một thành phố Phật giáo đặt trên nền 
tảng của đạo lý chân và thiện là thứ lương dược tốt nhất cho tất cả chúng sanh. Đôi khi, trong lúc lạy ngang 
qua Los Angeles, con thấy xúc cảm đến rơi lệ - những giọt lệ sung sướng về triển vọng và thiện hảo dành 
cho phương Tây. Chúng ta có thể thay đổi đời mình và quay đầu hướng thiện; và giờ đây, chúng ta có được 
một con đường để đi, và con đường ấy sẽ mang chúng ta cùng cha mẹ, bạn bè già trẻ của chúng ta trở về 
một nơi thanh tịnh, quang minh, quân bình, hòa hợp. Con không quan tâm cho dù đoạn đường từ Los 
Angeles đến Vạn Phật Thành là 70.000 dặm thay vì 700 dặm. Con vẫn cảm thấy đi và lạy từng bước trên 


đường Đạo là niềm tin thiêng liêng của mình. 


Đệ tử Hằng Thật kính cán dành lé. 
(còn tiếp) 


Thất Và Pháp Hội Tại Vạn Phật Thánh Thành Năm 2010 


e - Thất A Di Đà : từ Chiều 18 tháng 12 (Sái Tinh Đạo Tràng) đến 25 tháng 12 
e  Lé Phật A Di Đà Đản Sanh: Chủ Nhật 19 tháng 12 
e Ba Tuần Thiền: từ Chiều 26 tháng 12, 2010 đến 16 tháng 1, 2011 


Phật Tô Đạo Anh 


Chư Tổ, tuy Ấn, Hoa có khác, nhưng cùng vẻ thiên dung đạo mạo, rờ rỡ sáng ngời, khiến người chiêm ngưỡng, vơi sạch 


Giới thiệu: 


lòng trần, thấy tướng liền ngộ tâm. Chỉ trong sớm tối, ngàn năm cùng quay về với chư Tổ trong đại quang minh tạng. 
Chẳng có đạo ảnh thì lấy gì làm nên chuyện đó? Khoảng đời Hồng Vũ, một số ham thích đạo, cả Tăng và tục, cùng nhau 
miêu họa đạo ảnh Phật và Tổ, từ Tôn giá Dai Ca Diép đến các vị tôn túc cổ sơ trong nước, tính ra là 120 vị, rồi tàng trữ tại 
núi Ngưu Thủ phía nam kinh đô. Nét bút tinh thần, phong độ cao khiết, nếu chẳng do sự kỳ diệu của tâm tư, cảm ứng đến 
chỗ u linh thì dễ gì có được bút pháp như vậy! 


Sơ Tổ: Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp 


Phiên âm Hán Việt: 

Tôn giả bổn Ma Kiệt Đà quốc nhân, xuất Ba-la-môn thị, kỳ hình kim sắc. 
Kiến Phật xuất gia, ký độ chư hữu. Phật ư chúng trung xưng vi đệ nhất. 
Nhất nhật, Phật u Linh sơn hội thượng niêm xuất nhất chi kim sắc bát-la 
hoa thị chúng. Thời đại chúng mặc nhiên, duy Tôn giả phá nhan vi tiếu. 
Phật viết: "Ngô hữu Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn Diệu Tâm, thực 
tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, bất lập văn tự, giáo ngọai biệt truyên, 
phó chúc Ma Ha Ca Diếp.” Phục dĩ kim lũ Tăng-già-lê chúc viết: "Chuyển 
tho đương lai Từ Thị Phật ”. Tôn giả tác lễ viết: "Cung y Phật sắc”. Hậu Tôn 
giả dĩ pháp chuyển phó A Nan, tức trì Tăng-già-lê nhập Kê Túc sơn nhập 
định, dĩ sỉ Từ Thị hạ sanh. 


Dịch: 


Tôn giả là người nước Ma Kiệt Đà, thuộc dòng Bà La Môn, mang thân hình sắc vàng. Khi gặp Phật, Tôn giả 
xin xuất gia, mong độ các chúng sanh. Giữa đại chúng Phật gọi Tôn giả là đệ tử bậc nhất. Một hôm, tại hội 
Linh Sơn, Phật cầm bông hoa bát-la sắc vàng nhìn đại chúng. Lúc ấy, mọi người đều lặng yên, duy một mình 
Tôn giả thi nét mát rạng lên mim cười. Phật bảo: "Ta có Chánh Pháp Nhẫn Tạng, Niét Bàn Diệu Tám, thực 
tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, chẳng lập văn tự, đặc biệt truyền ngoài giáo lý, giao phó cho Ma Ha Ca 
Diép." Phật còn đưa áo Tăng-già-lê vàng cho Tôn giá mà dặn rằng: "Hãy chuyển lại cho đức Phát Từ Thị." 
Tôn giả đáp lễ nói: "Xin vâng lời Phát day." Về sau, Tôn giả truyền pháp cho A Nan rồi mang tám áo Táng- 
già-lê đi vào núi Kê Túc nhập định, chờ ngày đức Phật Từ Thị hạ sanh. 


Tán Dịch : 

Phá nhan vi tiếu Mặt nở mim cười 
Đề hồ độc dược Dé hồ thuốc độc 
Kim lan cà-sa Cà-sa sợi vàng 
Hà xứ an trước? Cất ở nơi nao? 
Truyền cá thập ma? Truyền lại cái gì? 


Tương thó tựu thố Từ sai đến sai 


Trang 20 


Ương họa nhi tôn 


Quy mao thố giác 


Kệ 


Linh sơn niêm hoa truyền tâm ấn 
Phá nhan vi tiếu trực thừa đương 
Tổ Tổ pháp đăng chiếu sa giới 

Tăng Tăng huệ mạng mãn đại thiên 
Kim sắc đầu-đà cà-sa tràng 

Di Lặc Tôn Phật tục thánh thiên 

Ma Ha Ca Diếp công huân đại 


Tận vị lai tế ân vô biên 


Gieo họa con cháu 


Lông rùa sừng thỏ 


Dịch : 


Linh sơn niêm hoa truyền tâm ấn 
Nở mặt mỉm cười tự đảm đương 
Đèn Pháp lan truyền Hằng sa giới 
Huệ mạng Tăng-già khắp đại thiên 
Cà-sa cờ pháp khởi đầu-đà 

Di Lặc nối theo đường thiên thánh 
Ma Ha Ca Diếp công lao lớn 


Đến tận vị lai ơn vô biên 


Bồ Dé Hải 


Giảng: 

Tôn giả : Hai chữ này chỉ Ma Ha Ca Diếp. "Ma Ha" nghĩa là lớn, nên người ta còn gọi Tôn giả là Đại Ca Diếp. 
Hiện nay Tôn giả vẫn còn sống trên thế gian đó! Ngài vào núi Kê Túc ở Vân Nam nhập định, chờ ngày đức Di 
Lặc hạ sanh, đặng có thể truyền lại tấm áo cà-sa vàng cho Phật Di Lặc. Áo này nguyên là của chư Phật 
truyền lại cho nhau, nên đó là lý do Tôn giả vẫn còn sống để chờ ngày ra đời của vị Phật tương lai. Vậy là 
tính từ ngày ấy đến nay trải qua 2, 3 ngàn năm, Tôn giả hãy còn nhập định trong núi Kê Túc đó! 


Bổn Ma Kiệt Đà quốc nhân, xuất Ba-la-môn thị : Ma Kiệt Đà là tên một nước trong xứ Ấn Độ thuở xưa và 
là nơi mà Tôn giả ra đời trong một gia đình thuộc dòng Bà La Môn. Dân Ấn phân ra thành 4 giai cấp và Bà La 
Môn là giai cấp tôn quý nhất. 

Kỳ hình kim sắc : Thân hình của Tôn giả sáng rực hào quang, át hết các thứ ánh sáng khác và dường như 
hào quang đó có khả năng hút trọn mọi nguồn sáng khác. Bất kể là thuộc nguồn sáng nào, ánh đèn, ánh mặt 
trời, mặt tráng, ánh sao v.v. hé đến gần Tôn giả thì đều bị lu mờ hết! Bởi vậy Ngài còn được tôn xưng là “Åm 


Quang Thị”, người uống ánh sáng. Nguyên do nào mà có hiện tượng đó? 


Thuở xa xưa, sau thời đức Phật Tỳ Bà Thi nhập diệt, có một ngôi chùa đổ nát kia, tháp thì nghiêng sụp, 
tượng Phật thì phơi lộ ra, mặc sức cho nắng mưa vùi dập. Lúc ấy có một cô gái nghèo, trông thấy cảnh chùa 
tang thương như vậy lấy làm xót xa mới lập nguyện xây chùa và giát vàng tượng Phật. Nhưng, trước cảnh 
nhà bần cùng, cô gái bèn đi các nơi xin cơm hóa duyên để lấy tiền mua vàng. Trải qua mười năm hóa duyên 
như vậy, thấy số vàng dành dụm được có thể xây được chùa và trang nghiêm tượng Phật, cô gái đi kiếm một 
ông thợ có nghề làm vàng, để nhờ ông ta giát vàng tượng Phật. Trước lòng chí thành của cô gái này, người 
thợ vàng dần thấy hảo cảm với nàng và từ đó sẵn sàng bỏ công sức trang nghiêm tượng Phật mà không đòi 
tiên công phí nữa. Khi công tác hoàn thành, người thợ vàng cầu hôn với nàng rồi cả hai phát nguyện đời đời 
kết nghĩa vợ chồng, cùng rủ nhau tu, quy y Tam Bảo xuất gia liễu đạo. 

Tôn giả Đại Ca Diếp chính là người thợ vàng năm xưa, tuy sống trong cảnh nghèo nàn mà biết phát tâm 
trang nghiêm tượng Phật, cho nên về sau, đời đời kiếp kiếp cả hai vợ chồng - Ty Kheo Ni Tử Kim Quang là 


tên hiệu của người vợ khi xuất gia - đều có thân hình một mầu vàng sáng. 


Số 79 trang 21 


Kiến Phật xuất gia, ký độ chư hữu: Vào thời gian đức Thích Ca ra đời thì Tôn giả Ca Diếp đương là một vị 
trưởng lão ngoại đạo, có rất đông các đệ tử tin theo. Khi gặp Phật, Tôn giả tự nhận thấy mình lầm đường, 
bèn xin bái Phật làm thầy, mặc dầu khi ấy Tôn giả đã hơn 120 tuổi đời, sau đó Tôn giả xuất gia theo Phật, 
mong được độ hết thảy các chúng sanh. 
Phật ư chúng trung xưng vi đệ nhất: Trước mặt đại chúng Phật tôn xưng Ma Ha Ca Diếp là đại đệ tử bậc 
nhất. 
Nhất nhật, Phật ư Linh sơn hội thượng niêm xuất nhất chi kim sắc bát-la hoa thị chúng: Một hôm 
tại núi Linh Thứu, Phật cầm một bông hoa bát-la mầu vàng ngước nhìn mọi người. 
Thời đại chúng mặc nhiên: Lúc bấy giờ chẳng ai biết đây là ý nghĩa gì, không biết nói ra sao cho phải, nên 
tất cả đều lặng yên. 
Duy Tôn giả phá nhan vi tiếu: Duy có một mình Tôn giả là mỉm cười. Dung mạo của Tôn giả vốn là trang 
nghiêm, cử chỉ thì trịnh trọng, vậy mà ngay khi ấy, nét mặt Tôn giả lại rạng ra tươi cười (phá nhan). 
Phật viết: "Ngô hữu Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn Diệu Tâm, thực tướng vô tướng, vi diệu pháp 
môn, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyén, phó chúc Ma Ha Ca Diếp.”: Thấy Tôn già mỉm cười, Phật 
bảo: "Nay ta có Chánh Pháp Nhãn Tạng, đó là tâm nhiệm mầu của Niết-bàn, chẳng sanh, chẳng diệt, các vi 
nghĩ thế nào? Nó có hình tướng gì chăng? Không, nó là vô tướng; Các vị bảo nó chẳng có tướng gì ư? Nó lại 
có hình tướng đó! Cho nên thực tướng là vô tướng, chẳng chỗ nào là chẳng tướng. Đó là một pháp môn vi 
diệu chẳng thể nghĩ bàn, văn tự không thể tả ra được. Loại pháp môn mà nay ta chỉ dạy các vị là một thứ 
đặc biệt truyền thọ ngoài giáo điển và pháp môn đó ta đã truyền cho Ma Ha Ca Diếp rồi!” 
Phục dĩ kim lũ Tăng-già-lê chúc viết: "Chuyển thọ đương lai Từ Thị Phật”: Tăng-già-lê tức là áo cà- 
sa. Phát lại đưa cho Tôn giả tấm áo cà-sa của Phật mà nói rằng : “Ông hãy giữ gìn tấm áo này dáng ngày 
sau giao lại cho Phật Từ Thị hay Phật Di Lặc, tức là vị Phật tương lai”. 
Tôn giả tác lễ viết: "Cung y Phật sắc”: Tôn giả Ma Ha Ca Diếp liền dành lễ Phật và thưa rằng : "Con xin 
cung kính tuân hành lời dạy của Phật và xin hết lòng gìn giữ áo cà-sa này” 
Hậu Tôn giả dĩ pháp chuyển phó A Nan: Về sau, Tôn giả truyền lại pháp ấn này, tức Chánh Pháp Nhãn 
Tạng lại cho Tôn giả A Nan (Chú 1); tức trì Tăng-già-lê nhập Kê Túc sơn nhập định: Tôn giả Ma Ha Ca 
Diếp mang áo Tăng-già-lê đi vào núi Kê Túc nhập định. Núi Kê Túc thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Hoa; dĩ sỉ Từ 
Thị hạ sanh: để chờ ngày đức Phật Di Lặc ra đời. 

Bài Tán 

Phá nhan vi tiếu 

Đề hồ độc dược 

Kim lan cà-sa 

Hà xứ an trước? 

Truyền cá thập ma? 

Tương thó tựu thố 

Ương họa nhi tôn 

Quy mao thố giác 
Phá nhan vi tiếu, đê hô độc dược: Đức Phật cầm bông hoa, nhìn đại chúng, Tôn giả rạng nét mặt mỉm 


cười. Đề hồ vốn là một thứ sữa tuyệt diệu, nhưng chúng sanh thấy nó là thuốc độc. 


Trang 22 Bô Dé Hải 
Kim lan cà-sa, hà xứ an trước?: Tám áo cà-sa vàng đó, dé ở nơi nào? Áo cà-sa vàng dé tại Vân Nam. 
Truyền cá thập ma? tương thó tuu thó: Nói là truyền, rốt ráo là truyền cái gì? Thật ra thi chẳng có cái gi 
hết, có chăng chỉ là hình thức vậy thôi. Số là chúng sanh có chỗ chấp trước, do đó mà chấp vào sự truyền 
giao một thứ gì đó, bởi vậy mới là "tương thố tựu thố”, từ sai đến sai. 

Ương hoa nhi tôn, quy mao thố giác: Cũng vì lý do đó mà đời sau mới nẩy sanh sự tranh chấp y bát. Dao 
vốn không tranh, vậy mà họ tranh nhau để giao họa cho con cháu về sau. Còn như chân chánh hiểu được 
pháp đó thì là nhiều hay ít vậy? Điều này có thể ví như lông rùa và sừng thỏ. Rùa đen thì không có lông, thỏ 


thì không có sừng, nói trắng ra hoàn toàn không có gì cả. 


Bài Kệ 
Linh sơn niêm hoa truyền tâm ấn 
Phá nhan vi tiếu trực thừa đương 
Tổ tổ pháp đăng chiếu sa giới 
Tăng tăng huệ mạng mãn đại thiên 
Kim sắc đầu-đà cà-sa tràng 
Di Lặc tôn Phật tục thánh điền 
Ma Ha Ca Diếp công huân đại 


Tận vị lai tế ân vô biên 


Nay tôi có mấy câu kệ tụng mới làm để tôi giảng cho quý vị nghe : 


Linh sơn niêm hoa truyền tâm ấn: Câu này nói tới hội Linh Sơn khi đức Phật Thích Ca cầm một bông hoa 
lên truyền tâm ấn. Đây chẳng phải là một hành động tùy tiện, mà là một sự biểu hiện pháp của đức Phật, 
thử xem trong đại chúng có ai hiểu ý gì không? Lúc ấy chẳng ai hiểu được ý nghĩa vi diệu này. 


Phá nhan vi tiếu trực thừa đương: Duy có Tôn giả Ca Diếp là nở mát mim cười, tỏ bày y nguyện gánh vác 
việc giao phó, tức là đảm đương trách nhiệm lưu truyền dòng pháp cho đời sau. Tôn giả hiểu ngay như vậy, 
đó là ý nghĩa của chữ "trực thừa đương”. 


Tổ Tổ pháp đăng chiếu sa giới: Các Tổ sư truyền y bát cho nhau, lấy tâm ấn tâm, đó là nghĩa lưu truyền 
dòng pháp hay giữ cho ngọn đèn pháp không bị tắt (pháp đăng bất diệt). Ngọn đèn tuy là nhỏ nhưng ánh 
sáng lại truyền xa, thế giới nào cũng tới cả, nhiều như số cát sông Hằng vậy. 

Tăng Tăng huệ mạng mãn đại thiên: Huệ mạng của Tăng cũng là huệ mạng Phật, cũng là huệ mạng 
Pháp. Mỗi vị Tăng mang đủ huệ mạng của Phật, Pháp, Tăng, nên Phật pháp ở khắp mọi nơi, cùng khắp đại 
thiên thế giới. 

Kim sắc đầu-đà cà-sa tràng: Nói kim sắc đầu-đà là chỉ Tôn giả Ma Ha Ca Diếp. Ngài gìn giữ tấm áo cà-sa, 
dựng cờ pháp, để chờ ngày giao áo đó cho đức Phật tương lai là tôn Phật Di Lác. 

Di Lặc tôn Phật tục thánh thiên: Đức Phật hạ sanh trong tương lai là Ngài Di Lặc sẽ tiếp tục công tác hành 
trì cùng một thứ đạo của chư Phật (chư Phật đạo đồng). 

Ma Ha Ca Diếp công huân đại: Đối với Phật pháp thì công lao của Tôn giả Ma Ha Ca Diếp thật là lớn lao, 
không ai sánh bằng. Chính đức Phật cũng đã công khai gọi Tôn giả là một đại đệ tử bậc nhất. 


Số 79 trang 23 


Tận vị lai tế ân vô biên: Ơn đức của Tôn giả thiệt là vô cùng lớn lao, không thước nào đo được, cho nên 
chúng ta là đệ tử của Phật, là giáo đồ của Phật trong tương lai không làm sao có thể báo đáp lại cho vừa. 


(Thượng nhân Tuyên Hóa giảng ngày 15 tháng 10 năm 1983) 


Chú Thích (1): Xem *Cảnh Đức Truyền Đăng Lục” quyển 1 


Kinh Niết Bàn nói: Lúc ấy đức Thế Tôn sắp nhập Niết-bàn, Tôn giả Ca Diếp không có mặt trong hội chúng. 

Phật bảo các đại đệ tử: "Khi nào Ca Diếp đến, dặn Ca Diếp tuyên dương Chánh Pháp Nhãn Tạng.” Lúc bấy giờ Tôn 
giả đương ở trong hang Tân-bát-la, núi Kỳ-xà-quật, thấy một nguồn sáng rực, tức thời vào định, dùng thiên nhãn 
thanh tịnh thấy đức Thế Tôn nhập Niết-bàn ở bên sông Hy Liên. Tôn giả bào các đồ chúng : "Nhu Lai vào Niết-bàn, 
mau quá vậy thay!” Tôn giả liền đi đến nơi hai cây, khóc rất là bi thiết. Nằm trong kim quan Phật duỗi hai bàn chân 
ra cho thấy. Lúc ấy Tôn giả bảo các Tỳ Kheo rằng : "Düc Phật đã trà-tỳ, xá lợi kim cương chẳng phải việc của chúng 
ta; việc chúng ta là kết tập pháp nhãn, không để cho nó bị tuyệt.” Tôn giả nói bài kệ rằng: 

Đệ tử Như Lai 

Chớ vội Niết-bàn 

Người có thần thông 

Phải đến kết tập. 
Như vậy tất cả những ai đã chứng thần thông đều tới thành Vương Xá, núi Kỳ-xà-quật, tụ tập trong hang Tân-bát- 
la... Lúc đầu vì chưa sạch các lậu, nên Tôn giả A Nan không được dự hội, nhưng sau đó thì chứng được quả A-la-hán 
nên mới được vào dự. Tôn già Ca Diếp bèn nói trước đại chúng : "Đây Tỳ Kheo A Nan, người được nghe nhiều, ghi 
nhớ hết, có trí huệ lớn, luôn luôn theo Như Lai, phạm hạnh thanh tịnh, Phật pháp nghe được như nước rót vào bình 
không rơi rớt, Phật từng khen ngợi là thông tuệ bậc nhất, nghĩ nên mời A Nan kết tập tang Tu-da-la." Đại chúng 
lặng yên. Tôn già Ca Diép nói với Tôn già A Nan: "Nay ông hãy tuyên pháp nhãn.” Tôn giả A Nan nói xin nghe lời, 
quan sát lòng đại chúng rồi nói kệ như sau: 

Tỳ Kheo các quyến thuộc 

Váng Phật chẳng trang nghiêm 

Ví như trên không trung 

Bầy sao thiếu vầng nguyệt. 
Nói xong bài kệ, Tôn giả làm lễ các chúng tăng rồi bước lên pháp tòa, nói: “Tôi nghe như vầy, có một thời đức Phật 
tại nơi đó, thuyết giảng Kinh đó... cho đến trời, người làm lễ phụng hành.” Tôn giả Ca Diếp hỏi các Tỳ Kheo: 
"Những điều ông Tôn giả A Nan nói có đúng hay không?”Tất cả đều đáp rằng: "Không sai những gì đức Thế Tôn đã 
dạy.” Tôn giả Ca Diếp nói với Đức A Nan: "Ta chẳng ở đây lâu, nay ta giao phó Chánh Pháp Nhãn Tạng cho ông, 
ông phải khéo gìn giữ. Hãy nghe ta nói bài kệ: 


Các pháp xưa nay pháp Pháp pháp bổn lai pháp 
Không pháp không phi pháp Vô pháp vô phi pháp 
Tại sao trong một pháp Hà ư nhất pháp trung 


Có pháp, có phi pháp? Hữu pháp hữu bất pháp? 


Trang 24 Bô Dé Hải 
Hư Vân Hòa Thượng Hoa Tuyên 
#52. Phong Cơ Thoại Đầu Là Đây 


Ngài [Hư Vân] mới hỏi đường lên núi Ngũ Đài. Người hành khát đáp: *Từ Mạnh Huyện đi tới Đại Châu, qua 
Nga Khẩu. Tại đây có một vị Tăng là Thanh Nhất tu trong động Bí Ma, giữ giới rất nghiêm mật.” 

Ngài hỏi: *Đường đi bao xa?” Đáp: "Hai ngàn dặm.” 

Khi trời sáng, người hành khát lấy tuyết để nấu cháo, rồi chỉ vào trong nồi và hỏi Ngài: "Ü Nam Hải có cái 
này không?” 

Ngài đáp: "Không có.” 

- Vậy uống cái gì? 

- Uống nước. 

Khi đó tuyết trong nồi vừa tan và người hành khất lại chỉ 
vào nồi hỏi tiếp: "Cái đó là thứ gì?" 

Ngài lặng thinh, không biết đáp ra sao. 


Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa: 
"Nam Hải giá cá hữu dã vô?" 
Sở ngật hà vật, thủy duyên thục, 
Phục vấn: "Thủy thị hà vật dã?" 
Công nan ứng đối ngữ mặc như 


Nghĩa là: 
"Cái này Nam Hải có hay không?” 
Cái đó thì không, uống nước thôi! 
"Cái gì trong ấy tan ra đó?" 
Chẳng nước là gì, đáp chẳng xuôi. 


Dharma Realm Buddhist Association Non-Profit Org. 
11455 Clayton Rd., U m 
San Jose, CA 95127, USA Permit No. 34 
Tel. (408) 923-7243 Fax. (408) 923-1064 Sr CA 


E-mail: bodehai(a)yahoo.com 
www.dharmasite.net/bodehai 
www.dharmasite.net/khaithi 
www.chuavanphat.org 
www.bttsonline.org 
www.cttbusa.org 
www.drba.org 


To: 


* Bồ Dé Hài phát hành 3 tháng một lần. Mọi thu từ, góp ý hay thỉnh báo xin thư vé Dharma Realm Buddhist 
Association. Chi phiếu hỗ trợ công đức án hành, xin dé: DRBA/Vietnamese Account. 


